Subject: Thong bao thue 

From: Dich vu nop ho so thue qua mang <thuedientu@gdt.gov.vn> 
To: accounting@bianconami.com 

Date Sent: 18 Feb 2022 03:25:53 +0700 

Date Received: Thu, 17 Feb 2022 20:58:52 -0800 (PST) 
Attachments: Thong bao thue.xml 


Mẫu số: 01-2/TB-TĐT 
(Ban hành kèm theo 
Thông tư số 19/2021/TT- 


BTC ngày 18/3/2021 
của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính) 





BỘ TÀI CHÍNH _ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ 
TONG CỤC THUE NGHĨA VIỆT NAM 
„mm. Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 
Sô:37276/7902/2022TBHTĐT 
Hà nội, ngày 26 tháng ] năm 
2022 


THÔNG BÁO 
V/v: Xác nhận nộp hồ sơ thuế điện tử TT19 


Căn cứ quy định tại Luật Quản lý thuế ngày 13/6/2019; 

Căn cứ quy định tại Thông tư số 19/2021/TT-BTC ngày 
18/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử 
trong lĩnh vực thuê. 

Căn cứ hồ sơ khai thuế/BCTC/BCAC của người nộp thuế 
CôNG TY TNHH BIANCO NAMI gửi tới cơ quan thuế Chi cục 
Thuế Quận ] đã được công thông tin điện tử của Tổng cục Thuế 
thông báo tiếp nhận vào lúc 22 giờ 51 phút, ngày 26 tháng I năm 
2022, mã giao dịch điện tử 11220220119192117. Cơ quan thuê 
thông báo về việc không chấp nhận hồ sơ khai thuế của người nộp 
thuế CôNG TY TNHH BIANCO NAMI gửi tới cơ quan thuế Chi 
cục Thuế Quận l1, cụ thể như sau 

- Tên tờ kha/Phụ lụcTờ khai lệ phí môn bài 
(TT80/2021)-01/LPMB 

- Loại tờ khai:Lần đầu 

- Kỳ tính thuế:2022 


- Lân nộp hoặc lân bô sung:2 


- Lý do không chấp nhận cụ thê như sau 





thuế tin hoạt - thuế quản lý để 


động tại địa chỉ đã được hướng dẫn cụ 
1/2 


đăng ký thể 
Đề nghị CôNG TY TNHH BIANCO NAMI điều chỉnh và gửi 
lại hồ sơ khai thuế/BCTC/BCAC theo hướng dẫn để được ghi nhận 


nghĩa vụ nộp hồ sơ thuế/giải quyết hồ sơ thuế theo quy định(trừ hồ 
sơ Đăng ký thuế). 


Nếu có vướng mắc, xin vui lòng truy cập theo đường dẫn 
https://thuedientu.gdt.gov.vn hoặc liên hệ với cơ quan thuế Chi cục 
Thuế Quận 1 để được hỗ trợ. 

Cơ quan thuế thông báo để người nộp thuế biết, thực hiện./. 


ĐI 4) 


